Bật mí công nghệ 3372 Mĩapping tại sự kiện FLEL 25 
Sắp tới đây, mọi người sẽ được chiêm ngưỡng công nghệ 3D 
Mapping siêu hot, siêu hiện đại ngay tại tòa FPT Tân Thuận 2 
cùng những màn văn nghệ diễn ra vô cùng xịn sò và hấp dẫn tại 
sự kiện FTEL 25 năm thành lập. 


Công nghệ 3D Mapping 


Với chủ đề lan tỏa đến mọi người về khoảnh khắc “liên kết” với 
“chạm” để hướng tới một tương lai mới của EPT Telecom. Điều ấn 
tượng nhất tại Đêm Gala được diễn ra vào ngày 18/11 ngay tại 
TP.HCM chính là hệ thống trình diễn vô cùng hiện đại cùng với 
sự có mặt của công nghệ kỹ thuật tiên tiến làm cho sự kiện FTEL 
25 có sự khác biệt lớn so với các chương trình trước đây tại FPT 
Tân Thuận. 


== 


ụng khoa học công nghệ và 


được biểu diễn tại nhiều sự kiện lớn trên thế giới. 


3D Mapping hay còn được gọi là Video Mapping hay còn gọi là 
Projection Mapping là một trong những công nghệ sử dụng kết 
hợp giữa ánh sáng và hình ảnh không gian 3D trên bề mặt phẳng 
nhằm tạo ra hiệu ứng sống động, tăng tương tác với khán giả 
trong không gian 3D. 


Xuyên suốt sự kiện diễn ra sẽ trình chiếu những hình ảnh, video 
được lồng ghép khéo léo với vật chiếu cùng với các hiệu ứng 3D, 
hiệu ứng ánh sáng, âm thanh khác nhau tạo sự sống động và hấp 
dẫn người xem. Cốt lõi của kỹ thuật này là sự kết hợp hài hòa ánh 
sáng, âm thanh, màu sắc cộng hưởng với cảm xúc của khán giả 
trong không gian đầy nghệ thuật. 


Đặc biệt, đây là lần đầu mà FPT Telecom ứng dụng khoa học kỹ 
thuật hiện đại vào chính sự kiện tổ chức nội bộ. Đây cũng là lần 
đầu mà người nhà Cáo được chiêm ngưỡng sự đổi mới ảo diệu 


qua kỹ thuật công nghệ cao 3D Mapping. Những hồi tưởng về 
quá trình, về câu chuyện kinh doanh viễn thông. Sự hài hòa trong 
những câu chuyện lịch sử đầy nhiệt huyết cùng hiệu ứng ảo diệu 
sẽ được người nhà cáo kế bằng 3D Mapping. 


Để có thể mang về công nghệ hiện đại, BTC chia sẻ rằng BTC 
cùng với bộ phận Ekip kỹ thuật và đối tác phải nghiên cứu, khảo 
sát, tham khảo và tính toán rất chỉ tiết về vị trí, số lượng, không 
gian và phải giải quyết khá nhiều vấn để rủi ro phát sinh trong 
quá trình lắp đặt. Trong đó, nguồn vật tư cùng các trang thiết bị 
dành cho việt biểu diễn 3D cũng phải mang về thủ công từ quốc 
đảo Singapore nhằm mang lại kết quả tốt nhất và đáp ứng đủ 
tiêu chuẩn của sự kiện quốc tế. 


Ekip cùng BTC và đối tác đã thực hiện vô cùng cẩn thận khi 
mang về cho sự kiện công nghệ tiên tiến này. Với mức đầu tư siêu 
khủng, ngày 18.11 sắp tới được mong đợi là một đêm cực kỳ đáng 
nhớ cho các thành viên nhà Cáo cùng nhau kết nối hướng tới 
tương lai phía trước. 


Bạn đã sẵn sàng tham gia tại FTEL 25 chưa? Nếu vậy bạn hãy 
tranh thủ liên hệ Thủ Lĩnh Nằm Vùng, bộ phận Hành chính Nhân 
sự, Admin,... của đơn vị để lấy cho bản thân chiếc vé siêu xịn sò 
để tham gia chương trình này nha. 


Festival FTEL 25 - Kết nối tương lai! là sự kiện diễn ra trong dịp 
kỷ niệm 25 năm FPT Telecom tại khu vực TP. HCM. Với chủ đề 
"Kết nối tương lai", sự kiện sẽ hướng đến chủ đề vô cùng trẻ 
trung và hiện đại dành cho người nhà Cáo tại HCM. 


Sự kiện sẽ diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Lễ hội bia, 
ẩm thực, chung kết top 3 ETEL's Got talent, DJ, âm nhạc cùng 
các nghệ sĩ nổi tiếng.... Thời gian diễn ra của chương trình bắt 
đầu từ 16:30 ngày 18.11.2022 tại tòa nhà FPT Tân Thuận 2 (KCX 
Tân Thuận, Quận 7, TP. HƠCMI!). 


Cùng nhau chờ đón và tham gia nhé! 


